


Phạm Minh Điền 


32 TƯỚNG TÓT CỦA ĐỨC PHẬT 
Dvatrims$ata mahaä purusa laksana 


qq—@ñ71ãgj#wjw4đ«€£ 


" xY¿ " 
` 


Mi 0 
e3 “â/ 





[rel NHÀ XUÁT BẢN TÔN GIÁO 











32 TƯỚNG TÓT CỦA ĐỨC PHẬT 
Dvatrimšata mahã purusa laksana 


4 8fUí 14g@ww#+&€q 


4. Mục Cám Thanh Sắc 

3. Nhãn TiệpNgưu Vương 
2. Mi Gian Bạch Mao 

1. Phật Đình Nhục Kế 
















8. Tứ Nha Bạch Tịnh 
9. Khẩu Tứ Thập Xi V\N, 
10. Xi Mật Tê Bình s Ả» 
` ca 

Si. * 
vờ2 ở 11. Lưỡng Giáp Long Mãn 


12. Lưỡng Kiên Bình Chỉnh | „` 18. Bì Phu Tế Nhuyễn 


13. Thân Quảng Hồng Trực 
14. Thượng Thân Sư Tử 
15. Thất Xứ Long Mãn 

16, Lưỡng Dịch Long Mãn 


5. Phạm Âm Thâm Viễn 
6. Quảng Sinh Thiệt 
7. Vị Trung Đắc Thượng Vị 


26. Chí Gian Võng 
30. Thủ Chỉ Tiêm Trường 


20. Mao Không Thân 
21. Mao Thượng Đảo 
24. Nhị Thủ Quá Tắt W ; 


17. Thường Quang Nhất Tâm 


` : 
- ƒ i 
3 ` ị : 19, Chân Điện Kim Sắc 
¬ / \\ 22. Thân Vĩ Nhất Tầm 
V2 


Sà 
` 3 
ca c 


23. Mã Âm Tàng s 


35. Đoan Như Lộc Vương 
27. Túc Phu Cao Mãn 


28. Thủ Túc Tế Nhuyễn 
29. Túc Cân Quảng Bình 


31. Túc Hạ Nhị Luân 
32. Túc Hạ Bình An 


Aguẳm ảnh: Internet 





Phạm Minh Điền 


32 TƯỚNG TÓT 
CỦA 
ĐỨC PHẬT 


Phật Lịch 2559 


2|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


KHÔNG GIỮ BẢN QUYÈN 
HOAN NGHỀÊNH PHÔ BIẾN 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |3 


Thay lời tựa 
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni (tên tiếng Phạn là 


ŠSãkya Muni-? 3® 3 ®) thường được ca ngợi là 
có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Điều đó được nói đến 
trong nhiều bộ kinh như Kinh Tướng, Kinh Đại 
Bồn...Tướng tốt hay vẻ đẹp hình thể bên ngoài ấy là 
vẻ đẹp của đức hạnh, là kết quả của sự tu hành trải 
qua vô lượng kiếp, từ giữ gìn ngũ giới, kính lễ, cúng 
dường chư Tăng, Sư trưởng, Phụ Mẫu... cho tới vì 
thương xót chúng sinh mà hy sinh hết thảy để đem 
lại lợi lạc cho chúng sinh... 

32 tướng tốt đó được đánh giá trên quan điểm 
nhân tướng học thời cô xưa của người Ấn Độ, tham 
chiếu với nhân dạng của một con người thời nay, cũng 
có một vài chi tiết khó có thê hình dung như khối thịt 
lỗi trên đỉnh đầu, lưỡi rộng dài quá mức, màng da lưới 
ở kẽ ngón chân, kẽ ngón tay...hay lòng bàn chân có 
hình bánh xe nhưng thực chất cũng đều có ẩn ý sâu xa 
nào đó. Ví như: lưỡi rộng dài là kết quả của nhiều kiếp 
không nói dối; lông trắng giữa hai chân mày biểu thị 


4|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


cho sự xa rời cố chấp hai bên; khối thịt lồi trên đỉnh 
đầu biểu thị trí tuệ tột đỉnh... 

Trong tiễn trình học Phật và tìm hiểu về đạo 
Phật, dường như có sự cảm ứng nào đó với vẻ đẹp 
của Đức Phật thôi thúc khiến tôi - một Phật tử - tìm 
đọc sâu hơn về hình tướng của Đức Phật qua các bản 
kinh, qua các tài liệu nên dụng công sưu tầm, soạn 
dịch mà biên soạn nên cuốn sách nhỏ này... Ngoài 
nội dung và ý nghĩa của 32 tướng tốt, trong lần tái 
bản này, một số khái niệm trong giáo lý của Đạo Phật 
đã được trích dẫn, bổ sung nhằm giúp cho nội dung 
cuốn sách được tường minh hơn. 

Sở học còn hạn chế, lý nhiệm màu của 32 
tướng tốt của Đức Phật chưa hắn đã được thấu đạt 
nên không thể tránh khỏi những sai sót trong cuốn 
sách nhỏ này. Ngưỡng kính các bậc Tiền Bối và các 
bạn đồng môn, đồng đạo, đồng tu quảng học lượng 
thứ giúp cho nội dung được hoàn thiện hơn. 

Mọi công đức có được của việc biên soạn cuốn 
sách nhỏ này, xin được kính dâng lên các bậc Ân Sư 
đã bỏ công hướng dẫn, dạy dỗ, theo dõi và động viên 
con trên con đường học hỏi giáo lý Chư Tôn cho 
chính đúng. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |5 


Con thành kính cảm ơn Bố Mẹ đã cho con thân 
xác còn nhiều khiếm khuyết này như là một trong 
những thử thách và động lực cho con trên con đường 
tu học tìm hiểu Chính Pháp Giải Thoát. 

Xin chân thành cảm ơn người bạn đời và các 
con yêu đã chịu nhiều vất vả trong cuộc sống giúp 
cho tôi vững tâm trên còn đường tu học tìm hiểu 
Chính Pháp Giải Thoát. 

Xin chân thành cảm ơn các bạn đồng đạo và 
những người hữu duyên cùng gia đình đã hỗ trợ phần 
vật chất và công sức để cùng nhau ấn tống cuốn sách 
nhỏ này. 


Phật Lịch 2559 
Mạnh Xuân Ất Mùi (2015) 
Phạm Minh Điền soạn ghi 


6|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 





Chúng tử của Đức Thích Ca (BHAHRN) 


32 tướng tốt của Đức Phật là kết quả của 
Chuyên Luân Thánh Vương cùng với Ứng Hóa Thân 
của Đức Phật có đầy đủ dung mạo thù thắng và hình 
tướng vi diệu. 32 tướng tốt có các tên gọi khác là 
Đại nhân thập nhị tướng, Tam thập nhị đại 
trượng phu tướng, Tam thập nhị đại sĩ tướng, Đại 
Nhân tam thập nhị tướng - tiếng Phạn là 
Dvätriméatä mahã purusa laksana 


(q8ft1ấW J4 4€. các ai 


liệu về 32 tướng tốt của Đức Phật cũng có những chỗ 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |7 


khác nhau về tên gọi, nhưng tựu chung có thê phân 
định như sau: 
32 TƯỚNG TÓT CỦA ĐỨC PHẬT 


4. Mục Cám Thanh Sắc 

3. Nhãn Tiệp Ngưu Vương 
2. Mi Gian Bạch Mao 

1. Phật Đỉnh Nhục Kế 
























8. Tứ Nha Bạch Tịnh 
9. Khẩu Tứ Thập Xỉ 
10. Xỉ Mật Tê Bình 


11. Lưỡng Giáp Long Mãn 
12. Lưỡng Kiên Bình Chỉnh 18. Bì Phu Tế Nhuyễn 

13. Thân Quảng Hông Trực : 

14. Thượng Thân Sư Tử 

15. Thất Xứ Long Mãn 

16. Lưỡng Dịch Long Mãn 





5. Phạm Âm Thâm Viễn 
6. Quảng Sinh Thiệt 
7. Vị Trung Đắc Thượng Vị 


26. Chỉ Gian Võng 
30. Thủ Chỉ Tiêm Trường 


20. Mao Không Thân 
21. Mao Thượng Đảo 
24. Nhị Thủ Quá Tát \ÀÊ 


322 17. Thường Quang Nhất Tâm 
hộ) ƒj 19. Chân Diệu Kim Sắc 
Ï CỬ 22. Thân Vì Nhất Tâm 


23. Mã Âm Tàng 


25. Đoan Như Lộc Vương ` 
27. Túc Phu Cao Mãn 
28. Thủ Túc Tế Nhuyễn 


29. Túc Cân Quảng Bình 


31. Túc Hạ Nhị Luân 
32. Túc Hạ Bình An 


Nguồn ảnh: Internet 


8| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


01. Phật Đỉnh Nhục Kế tướng 


(còn có các tên gọi khác là Phật Đỉnh Kế tướng, 
Đỉnh Thượng Nhục Kế tướng, Đỉnh Thành Nhục 
Kế tướng, Nhục Kế tướng, Ô Sắt Nị Sa tướng) ý 
chỉ trên đầu có khối thịt lồi lên như búi tóc. Do vô 
lượng kiếp bền bi thành tâm kính lễ Tam Bảo”), 
cúng dường” sư tăng Phụ Mẫu, tu trì mười thiện 
pháp °? mà đắc tướng này. Tướng này biểu thị trí 
tuệ, phúc đức viên mãn. 

Tên tiếng Phạn: 

usnIsa §iraskatä - 5Ñ tiếx { Ả + 

usIsa ¬5 Ñ\ tị là búi tóc trên đỉnh đầu, 

§iraskatä - Ấ{ { #\ 'Ÿ là bề mặt, bộ phận phía 
trên đầu, 

kêt hợp lại thành búi tóc trên đỉnh đâu, gọi tên là 
Đỉnh Thượng Nhục Kế tướng. 

Tướng này được thể hiện bằng chủng tử: ‡ 
(đọc là KHAM) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |9 


° Tam Bảo (tiếng Phạn là ratna traya - 


{ ä ‹;ằqt› nghĩa là ba ngôi báu gồm Phật, 
Pháp và Tăng. 

a) Phật: Chữ Phật do phiên âm chữ Buddha 
( {Ñ ể )_ của tiếng Phạn mà ra, nghĩa là: Bậc đã giác 
ngộ sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện - Tự 
giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. 

b) Pháp: Pháp là do dịch nghĩa chữ Dharma 
(đ ‡[) của tiếng Phạn mà ra. Pháp là phuơng pháp 
tu hành mà Phật đã phát huy ra để diệt trừ mọi mê 
muội, khô đau và chứng được quả Phật. 

c) Tăng: Tăng hay Tăng già là do phiên âm chữ 
Samegha ( ‡{ đ của tiếng Phạn mà ra; là Hòa hợp 
chúng, nghĩa là một đoàn thê tu hành từ bốn người 
trở lên, cùng nhau sống chung một chỗ, cùng giữ 
giới luật của Phật, cùng chia sẻ cho nhau một cách 
hòa thuận những gì đã thu nhận được, từ vật chất đến 
tỉnh thân. 


10| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


”' Cúng Dường (tiếng Phạn là phjã - g« ) nghĩa 
là cúng dâng lên Tam Bảo những gì thuộc sở hữu 
như vật chất hoặc công sức, thời gian... 


# Mười Thiện Pháp (tiếng Phạn là da§asu 


kušalesu karma pathesu - % #44 
#4 %(8: sòn: 


1. Không sát sinh: không diệt mạng sống của kẻ 
khác hoặc loài khác. 

Không trộm cắp: không lấy những vật chất, tiền 
tài... thuộc quyên sở hữu của người khác. 
Không tà dâm: không quan hệ bắt chính. 
Không nói dối: không nói lời lừa gạt 
Không nói hai lời: không nói lời gây chia rẽ. 
Không ác khẩu: không nói lời khó nghe. 
Không thêu dệt: nói lời trung thực. 
Không tham lam: biết buông xả, biết bố thí. 


“.. ch cố vn 


Không sân hận: hiên hòa, không giận dữ. 


10. Không sỉ mê tà kiến: luôn sáng suốt, tỉnh giác. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |11 


02. Mi Gian Bạch Hào tướng 


(còn có các tên gọi khác là Bạch Hào tướng, Mi 
Gian Hào tướng) ý chỉ khoảng giữa hai chân mày 
có một sợi lông trắng mịn, mềm mại như sợi tơ 
đâu-la (tữla - 3đ. Tơ đâu-la là loại tơ mềm mại, 


nhỏ mịn bậc nhất của Ấn Độ cổ). Có được tướng 
này là do thấy chúng sinh tu Giới Định Tuệ” mà 
hoan hỉ tán thán, động viên. Tướng này biểu thị 
tâm sáng ngời không vết gợn, thường cảm nhận 
được Chư Phật mười phương, cảm nhận được cảnh 
ø1ới quang minh vi diệu. 

Tên tiếng Phạn: 

urnã keếa - 5m ãñđx 

ũrnä - x5 #đụa lông, 

ke§a - đLÍÄ là dài mà rậm. 

kết hợp lại thành ñrnã keáa - 5. Ñ\ ÍX 


gọi tên là Mi Gian Bạch Hào tướng. ° 
Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: & 
(đọc là HAM) 


12|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


® Giới-Định-Tuệ là nếp sống đạo hạnh và trí tuệ 
được tập trung và đề cao trong Kinh Pháp Cú, một 
nếp sống hướng thượng mang lại hạnh phúc cho 
bản thân mình và cho người khác. Giới-Định-Tuệ 
là đạo hạnh của cả người xuất gia lẫn người tại gia. 
Với hành giả học Phật điều kiện đủ là phải học và 
tu qua ba học Giới-Định-Tuệ, để từ đó hiểu được 
cốt lõi của sự thực hành tu tập phải dựa trên nền 
tảng căn bản từ đầu mà tịnh hóa ba nghiệp Thân- 
Khẩu-Ý đưa đến giải thoát tất cả mọi thứ phiền 
não và đạt an nhiên tự tại trong cuộc sống? Ba học 
này còn gọi là ba thắng học; vì nếu hành giả áp 
dụng ba học này trong tu tập thì chúng sẽ thắng tất 
cả mọi thứ phiền não nghiệp có được từ trong vô 
lượng kiếp chúng ta đã tạo ra nhờ vào việc áp dụng 
ba học này. 

Giới Luật: 

Trong Đạo Phật, “Gớ/” (têng Phạn là sila - 
#Ñ\dŸ ) có nghĩa là những điều luật để phòng ngừa 
và tránh cho thân thê, lời nói và tâm ý khỏi phạm 
điều chưa đúng, đồng thời đứt dừng điều ác (phòng 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |13 


phi, chỉ ác) hoặc ngưng điều ác và làm điều thiện 
(chỉ ác, tác thiện). 

Giới là những quy luật, những quy tắc cần phải 
hành trì, là hàng rào phân định giữa thiện và ác, là 
phương pháp điều trị những tội lỗi do thân, miệng, 
ý phát sinh ra, nhằm đem lại lợi ích cho mình và 
cho người. Tu Giới giúp làm tăng trưởng nghiệp 
thiện cho hành giả, gọi là Tăng Giới học (adhisila - 


3 đ#q\dđ› 


Thiền Định: 

Thiền Định (tiếng Phạn là dhyãna - $% 5 ) là 
tu tập bằng phương pháp tập trung tư tưởng, tâm trí 
vào một đối tượng duy nhất không cho tán loạn, 
loại trừ mọi thứ tạp niệm đề tâm trí được văng lặng 
và mạnh mẽ, nhằm quan sát và suy xét một vấn đề 
cho đến cùng cực và nhờ đó mà thấy được thật tính 
ngộ đạo, gọi là Tăng Tâm học (adhicita - 


#(đ(44:›. 


14|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


Trí Tuệ: 
Từ thiên định, người tu tiên dân đên trí tuệ 


(tiếng Phạn là prajñä - SỈ Ã ). Mục đích của Đạo 


Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng 
phải là người có trí tuệ mới biết được con đường 
đưa đến an lạc và hạnh phúc, đến bờ giải thoát và 
giác ngộ. Tuệ có khả năng hiển bày bản tánh, đoạn 
trừ phiền não, thấy được thật tướng của chư Phật. 
Trí Tuệ là pháp sáng suốt của tự tâm, luôn luôn 
thường còn và ai ai cũng sẵn có, chỉ vì mê mờ nên 
không tự biết, làm cho trí tuệ không được phát 
triển. Tu Tuệ giúp cho Tuệ tăng trưởng gọi là Tăng 


Tuệ học (adhiprajñä - ä (đđ ® s ). 


Giới Định Tuệ là ba môn học căn bản nhất 
trong hệ thống giáo dục Phật Giáo. Bởi vì toàn bộ 
giáo lý Phật Giáo không nằm ngoài phạm vi Giới 
Định Tuệ. Do vậy, nói học Phật là học Giới Định 
Tuệ, tu Phật là tu Giới Định Tuệ. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |15 


03. Nhãn Tiệp Ngưu Vương tướng 


(còn có các tên gọi khác là Ngưu Nhãn Tiệp 
tướng, Nhãn Tiệp Như Ngưu Vương tướng, 
Ngưu Vương Tiệp tướng) ý chỉ lông mi dài, mềm 
mại, chỉnh tÈ mà không tạp loạn, không rối. Có 
được tướng này là do vô lượng kiếp coi chúng sinh 
như phụ mẫu, thực thi tâm bình đẳng”), tràn ngập 
yêu thương chúng sinh. Tướng này biểu thị Tuệ 
Nhãn luôn mở, diệt trừ ngu s1, mê muỘi. 


Tên tiếng Phạn: 

go-paksmä - Ttd £ 

g0 4t là ngưu, 

paksmä -t{ £ là lông mI. 

kết hợp lại thành øo-paksmä - Ttd £ 
gọi tên là Nhãn Tiệp Ngưu Vương tướng. „ 
Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: 


(đọc là HAM) 


16| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


®' Tâm Bình Đắng (tiếng Phạn là citta-samafä - 


44): 


Kinh Phật nói “Tâm, Phật, chúng sinh; cả ba 
đều không sai khác và bình đăng trong bình đăng”. 
Theo giáo lý Đạo Phật, bình đắng không phải chỉ 
trong một bộ phận, mà là bình đăng toàn diện. 
Không riêng nói bình đăng giữa người với người, 
bình đăng giữa Phật với Phật, mà người với Phật, 
người với động vật, người với Thiên thần quỷ ngục 
đều là bình đăng. Không riêng nói loài hữu tình 
bình đẳng, mà tất cả Tâm pháp, tất cả Sắc pháp, 
Tâm pháp và Sắc pháp, Nhân pháp và Quả pháp, 
không cái gì là không bình đăng. Nghĩa là “Pháp 
ấy bình đăng không có cao thấp”. Song chúng sinh 
vì có tướng sai biệt, nên mờ mất Bản tính, sinh tâm 
điên đảo tà kiến, rồi lầm thấy tất cả đều sai biệt, 
chứ thật ra hết thảy Bản tính đều y nhiên bình 
đăng, chưa từng thay đổi; đó là nền gốc lý luận của 
Phật giáo, toàn bộ giáo nghĩa cũng đều từ đó mà 
sinh ra. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |1 


04. Mục Cám Thanh Sắc tướng 


(còn có các tên gọi khác là Cám Thanh Nhãn 
tướng, Mục Cám Thanh Tướng, Cám Nhãn 
tướng, Cám Thanh Nhãn tướng, Liên Mục 
tướng) ý chỉ tròng mắt có màu xanh biếc, ánh mắt 
hiền từ rọi chiếu. Do vô lượng kiếp trau đồi thực 
hành tâm từ, nhìn nhận sự vật hiện tượng xung 
quanh với con mắt hiền từ, tắm lòng luôn hoan hỉ 
bố thí“) hết thảy chúng sinh mà đắc được tướng 
này. Tướng này biểu thị nhãn căn thanh tịnh, minh 
khiết, thắm nhuằn giáo lý của Phật. 


Tên tiếng Phạn: 


abhinTla-netra -đ &Ñ 4\đ 


abhi -ÄÄ Ê là thuộc về, 


ma - 4\d là sắc xanh, 


nefra - %4 " là con mắt. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: T1 
(đọc là RA) 


18| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


® Bố Thí (tiếng Phạn là dãna - 5 ): 


Bồ Thí là cho hết, cho khắp. Phép tu nhà Phật 
có sáu phép tu tới Bồ-tát (hay còn gọi là Lục Độ 
Ba La Mật, tiếng Phạn là sa{ pãramitä - 


S{<Š{ {GU sòm: 

1. Bố Thí - tiếng Phạn là dãna - . 5 

2. Trì Giới — tiếng Phạn là sila - #Ẩ\dŸ. 

3. Nhẫn Nhục - tiếng Phạn là ksãnti - ®& q 

4. Tinh Tiến - tiếng Phạn là virya - ẩ\ ử 

5. Thiền Định - tiếng Phạn là đhyäãna - $ 5 

6. Trí Tuệ - tiếng Phạn là prajñã - ® $ 

Phép Bố Thí đứng đầu, vì phép này giúp giảm 
trừ bệnh tham — một trong Tam Độc gôm Tham, 
Sân và S1. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |19 


05. Phạm Âm Thâm Viễn tướng 


(còn có các tên gọi khác là Phạm Âm tướng, Thanh 
Như Phạm Âm tướng) ý chỉ giọng nói trong ấm và 
vang xa như tiếng Phạm Vương, âm lượng mĩ diệu, 
tròn đầy, viên mãn, xa gần đều có thể nghe được. Do 
vô lượng kiếp tu trì thanh tịnh khẩu nghiệp, nói 
những điều chân thật tràn ngập yêu thương, nhất thiết 
xa lánh những lời ác độc, đặt điều, sáo ngữ..., từ bỏ 
nghi ngờ, đố ky, lòng sinh thiện pháp mà đắc được 
tướng này. 

Tên tiếng Phạn: brahma svaral J q ® ữ 
brahma - J đ là Phạm, dịch là Bà La Môn, 
svarah -*4 t là âm thanh, âm nhạc. 

brahma svarah tạo thành Phạm Âm tướng, 
Thanh Như Phạm Vương tướng, Phạm Âm 
trong trẻo, ấm cúng vang khắp hư không. Phạm 
Âm là tiếng cõi Thiên, biểu thị như thể tâm nhãn 
đã được khai mở. . 
Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: 4q 
(đọc là HOM) 


20|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


06. Quảng Sinh Thiệt tướng 


(còn có các tên gọi khác là Quảng Thiệt Bạc 
tướng, Thiệt Quảng Bác tướng, Quảng Trường 
Thiệt tướng) ý chỉ đầu lưỡi rộng, dài, mềm mại, 
khi thè ra có thể che lấp được bên má. Có được 
tướng này là do vô lượng kiếp tu tập giữ gìn khẩu 
nghiệp thanh tịnh, lời nói nhẹ nhàng, dễ nghe, giữ 
gìn giới đạo, phát tâm thệ nguyện, thường hành 


tâm bi và thực hành hồi hướng” 


pháp giới. Tướng 
này biểu thị năng làm điều tốt mà hóa giải được 
trọng tội từ vô lượng kiếp, được kiến ngộ chư Phật, 
Bồ tát. 

Tên tiếng Phạn: 


prabhñta-tanu-jihvata SỈ :Š_ 7 7 { & £ L 
prabhũta - ® s 7 là quảng đại, 
tanu - ƒ Ÿ là nhỏ, dài, 


jinvata - & Ấ 4Ua đâu lưỡi. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: Ẩ 
(đọc là HAM) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |Ị21 


“ Hồi hướng (tiếng Phạn là parinämanä - 


t{ { qW ⁄\ * ) chữ trong kinh Phật, nghĩa là đem 
công đức của mình mà hướng về nơi khác, đại khái 
có thể chia làm ba thứ : 

a. Đem công đức của mục A đã tu mà hồi 
hướng cho mục B. Như làm các việc từ thiện, mà 
muốn lấy công đức ấy để cầu lấy cái phúc được 
vãng sinh sang nước Cực-lạc, 

b. Lấy công đức của mình tu mà hồi hướng cho 
người. Như tự mình niệm Phật lễ bái, mà quy công 
đức cho người đã quá vãng khiến cho người đã quá 
vãng được siêu sinh, 

c. Đem muôn phúc muôn thiện của Phật mà hồi 
hướng cho chúng sinh nhờ công đức ấy đều được 
vãng sinh nơi Tịnh-độ. 





22|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


07. Vị Trung Đắc Thượng Vị tướng 

(còn có các tên gọi khác là Đắc Thượng Vị tướng, 
Thường Đắc Thượng Vị tướng, Tri Vị Vị tướng) 
ý chỉ nước trong miệng Phật có vị ngọt thơm. Do 
vô lượng kiếp?) xót thương, lo lắng cho chúng sinh 
như con cái, lại thêm tu hành thiện pháp hồi hướng 
bồ đề”) mà đắc được tướng này. Tướng này biểu 
thị diệu pháp Chư Phật luôn giúp chúng sinh thỏa 
chí nguyện. 

Tên tiếng Phạn: rasãägratä - { # q + 

rasa - 1 #\ là vị đạo (mạch nơi yết hầu), còn có 
nghĩa khác là nước miếng, 

agra - 3 4q là tối cao, tối thượng, 

tã - l là có. 

kết hợp lại thành rasãgratfä - { # xÀ| + 

gọi tên là Đắc Thượng Vị tướng. 


ê 
Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: 7| 
(đọc là MAM) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |Ị23 


® Kiếp (uếng Phạn là kalpa - ẩ\ Ñ CỦ là số 
kiếp, đời kiếp - tính từ lúc người ta thọ được 
84000 tuổi, trải qua một trăm năm, lại giảm đi một 
tuôi, giảm mãi cho đến lúc chỉ còn thọ được có 
mười tuổi, rồi cứ một trăm năm tăng thêm một 
tuổi, tăng cho đến 84000 tuổi, trong một thời gian 
tăng giảm như thế gọi là một tiểu kiếp (tiếng Phạn 
là abhyantara kalpa - 345 + { Ñ M\ CỤ. 
Hai mươi lần tăng giảm như thế gọi là trung kiếp 
(iếng Phạn là antah kalpa - #Ä|'Ý:Ä\ CŨ. 


Trải qua bốn trung kiếp Thành, Trụ, Hoại, Không 
là một đại kiệp (tiêng Phạn là mahãä kalpa - 
Z\ #1) đức là 80 tiểu kiếp). 

® Bồ Đề (tiếng Phạn là Bodhi - Ä{È(Ở|) là Đạo quả 
mà Đức Phật chứng được, lại đúng vào ngày Đức 
Thê Tôn thành Phật dưới cây Tât Bát La (nhân đó 
đặt tên cây là Bô Đê Thụ hoặc Bô Đê Thọ) 


24|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


08. Tứ Nha Bạch Tịnh tướng 


(còn có tên gọi khác là Xi Bạch Như Tuyết 
tướng) ý chỉ 4 chiếc răng cửa trên dưới đều trắng 
như tuyết, tịnh khiết, chắc chăn như kim cương. Do 
vô lượng kiếp thường nghĩ về thiện pháp, rộng tu 
tâm từ bi, dùng trí tuệ mà tồi phá tam độc Tham, 
Sân, Si:” mà đắc được tướng này. Tướng này biểu 
thị trí tuệ sáng ngời có công năng cắt đứt, phá vỡ 
hết thảy sự kiên cô của tam độc Tham, Sân, Sỉ 
đang bám rễ trong hết thảy chúng sinh. 


Tên tiếng Phạn: su§ukla-danta - #iq 8% Ä 
§ukla -$ŸÄ*`. là khiết bạch, phát sáng. 
su - #í là đặc, ken chặt; đanta -* Äia răng. 


su§ukla-danta #í q 8% Ä có nghĩa là 4 chiếc 


răng cửa sạch trăng như tuyết. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: *% 
(đọc là ĐA) 


ứ® Tham-Sân-Si được gọi là Tam Độc. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |25 


a) Tham (tiếng Phạn là räga - f †TÙ nghĩa là 
mong cầu không biết chán. 

b) Sân (tiếng Phạn là krodha - %8đ;› nghĩa là 
cáu, giận. 

c) SĨ (tiếng Phạn là moha - 34a) nghĩa là dốt 
nát, mê muội. 

đ) Tam Độc (tiếng Phạn là trỉ dosa - q %tgl› 
nghĩa là Ba thứ Độc cân tránh. 


r„⁄ 2A 
i 


`". 





26| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


09. Tứ Thập Xỉ tướng 


(còn có tên gọi khác là Cụ Tứ Thập Xỉ tướng) ý 
chỉ có đủ 40 răng. Các răng không quá to, không 
quá nhỏ, sắc răng trắng sáng, hàng lối chỉnh tề. Do 
vô lượng kiếp xa rời ác khẩu, không nói hai lời, từ 
bỏ tâm sân hận, thực hành tâm bình đẳng và tâm từ 
bi mà đạt được tướng này. Tướng này biểu thị lời 
nói thường phát ra mùi thơm diệu kỳ, thanh tịnh, 
giúp chúng sinh” đoạn trừ khẩu nghiệp ác, diệt 
trừ vô lượng tội””, thọ nhận vô lượng diệu pháp an 
VUI. 


Tên tiếng Phạn: 
catvärimsa-danata - Ñ { đ * % 3 1 
catvirimsad -Ä' Ấ @ #{ là 40 (sad là do ýata 


biến hóa mà thành), danta -* Äia răng. 
catvärimša-danatfä là có đủ 40 răng. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: *% 
(đọc là ĐA) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |2 


l Chúng sinh (tiếng Phạn là sattvä - #\ ẩ )là 
các loài có sống, có chết, có cảm giác. 


vo Tội (tiếng Phạn là päpa - vỆ t{› là việc làm 
phạm phép luật phải chịu phạt. 


r0 
øi 





lề. 
N “` 


28| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


10. Xỉ Bình Tề Tướng 

(còn có các tên gọi khác là Xi Mật Tề Bình tướng, 
Chư Xi Tê Mật tướng) ý chỉ các răng không to 
không nhỏ, đều và khít, chỉnh tề, không lô nhô 
chen lấn. Do vô lượng kiếp dùng thiện pháp làm 
lợi lạc cho hết thảy chúng sinh, thường hằng khen 
ngợi, động viên người khác đúng lúc mà đắc được 
tướng này. Tướng này biếu thị sự hòa thuận và 
đồng tâm. 

Tên tiếng Phạn: 


sama-danta #\ ⁄\ % + 


sama - #\ ⁄#\ là bình đăng, thống nhất, chỉnh tê, 
danta - % + là răng, 

kết hợp lại thành sama-danta #\ ⁄\ % + , gỌI tÊn 
là Xi Bình Tề tướng. 

Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: %< 


(đọc là ĐA) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |29 


11. Diện Viên Mãn tướng 

(còn có các tên gọi khác là Giáp Xa tướng, Giáp 
Xa Như Sư Tử tướng, Lưỡng Giáp Long Mãn 
tướng, Sư Tử Giáp tướng) ý chỉ hai quai hàm đây 
đặn, chắc chăn như quai hàm sư tử - như trăng tròn 
tỏa sắc trắng vàng. Do vô lượng kiếp tu tập tích 
công bồi đức?) hoan hi bố thí mà đạt được tướng 
này. Tướng này biểu thị diệt trừ vô lượng kiếp tội 
trong luân hồit®, thâm nhuằn tư tưởng của Chư 
Phật. 


Tên tiếng Phạn: 

suimnha-hanu - G4 5 

sinha - đá 5 là sư tử, 

hanu - 4 5 là quai hàm, xương quai hàm. 

kết hợp lại thành simha-hanu - CGáá4 5 

gọi tên là Sư Tử Giáp tướng hay Diện Viên Mãn 
tướng. 

Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: { 
(đọc là VA) 

d3' Cộng Đức (tiếng Phạn là guna - 4Tnlb 


30|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


Là lợi ích của những việc lành thiện đem lại 
kết quả, sung sướng cho mình, cho người. Ví dụ: 
bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ, ủng hộ những 
người tu hành chân chính, hộ trì chánh pháp... Tự 
thân công phu tu tập, hành trì theo lời Phật dạy 
trong các kinh điển, luôn luôn niệm Phật, giữ gìn 
giới luật, tu tập thiền định, phát huy trí tuệ bát nhã, 
nhằm mục đích cứu cánh là: thoát ly khỏi lục đạo 
sinh tử luân hồi, sớm đến bờ giác ngộ và giải thoát, 
giúp chuyên hóa tâm tính từ phàm phu tục tử trở 
thành Bỏ Tát, thành Phật. 

d* Tuân Hồi (tiếng Phạn là samsãra - | #{ { ) 


Danh từ Luân Hồi do gốc chữ Hán: Luân là 
xoay vẫn, là bánh xe; Hồi là trở về. Phật Pháp cho 
rằng: Chúng sinh trên cõi thế gian đều mắc trong 
vòng sinh tử, tử sinh, sống rồi chết, chết rồi sống 
lại, giỗng như cái bánh xe xoay tròn không dứt. 
Như vậy, Luân Hồi có nghĩa là đầu thai lại nơi cõi 
Trần để học hỏi và để trả các nghiệp quả đã gây ra 
ở những kiếp trước. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |31 


12. Kiên Viên Mãn tướng 

(còn có các tên gọi khác là Kiên Viên đại tướng, 
Lưỡng Kiên Bình Chỉnh tướng) ý chỉ hai vai tròn 
trịa, đầy đặn, bằng phăng, không trơ xương, không 
vết lõm. Do vô lượng kiếp tạo tượng”®), tu tháp), 
thực thi hạnh không sợ hãi mà đắc tướng này. 
Tướng này biểu thị luôn diệt trừ nghi hoặc””, trừ 


q8) 


nghiệp chướng` ” mà đạt vô lượng công đức. 


Tên tiếng Phạn: 


susamvrt(a skandha - # ¡ - 1 ñ 4 


skandha - ÄÄ ' là thân thể, ở đây hiểu là bắp vai 
SU - #l là đẹp, tròn đây. 

samvrtta -#| ặ ' phần da bọc đầu xương vai. 
hợp xưng gọi tên là Kiên Viên Mãn tướng. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: f{ 
(đọc là MAM) 


32|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


ỞŠ' Tượng - tiếng Phạn là bimba - ( Ji 

Sau khi Đức Phật tịch, đời sau chỉ còn thờ tượng 
giống như lúc sinh thời, gọi là đời Tượng pháp. 

® Tháp ~ tiếng Phạn là stñpa - j q 

ứ” Nghỉ hoặc - tiếng Phạn là vieikitsã - 

(f Œ{ & ấ& nghĩa là lòng chưa tin tưởng. 


KIÊN phiệp chướng (tiếng Phạn là karmävarana - 


Ññ‡t 4| { qlt ) nghĩa là ác nghiệp do ba nghiệp 
Thân, Miệng và Ý của chúng sinh tạo ra có thể gây 
chướng ngại cho việc tu tập Chính đạo. 





32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |33 


13. Thân Đoan Trực tướng 


(còn có các tên gọi khác là Thân Quảng Hồng 
Trực tướng, Quảng Hồng Trực tướng, Đại 
Nhân Trực Thân tướng) ý chỉ thân Phật to lớn 
cân đối, ngay thăng, uy nghi, trang nghiêm. Do 
thân nghiệp thanh tịnh viên mãn, xa lìa sát sinh”), 


2? mà đắc được 


trộm đạo” kiêu mạn”, tà dâm 
tướng này. Tướng này biêu thị sự chú tâm lăng 
nghe và giúp đỡ chúng sinh giảm bớt khô, đạt được 
chánh niệm và tu tập thực hành 10 việc thiện. 

Tên tiếng Phạn: 

rjugätratä -#ƒA( 3 LB 

rju - X#là chính trực, đoan trực, 

gãtra - f{*Ä là phần thân thể trên dưới, 

tä - ÄƑÊ là tướng, là hình thẻ. 

kết hợp lại thành rjugätrata -Š*†{`Ñ Y sọi tên 
là Thân Đoan Trực tướng. 


34|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


d Sát sinh — tiếng Phạn là prãnãtipãta - 


tị @Ưf t 7 - là giết hại sự sông hay nói một 


cách khác, sát sinh là hành động của một con người 
làm đoạn sự sông của một chúng sinh khác. 


#® Trộm đạo - tiếng Phạn là adattãädãna - 
4x#x? 


#1 Kiêu mạn — tiếng Phạn là mãna — f{ 5 


Trong giáo lý đạo Phật, kiêu mạn được xem là tâm 
lý không chính đáng, là tâm cấu uế, là pháp 
chướng đạo hay ác pháp cần phải loại bỏ vì nó là 
cảm thức tự mãn saI lầm, ngăn cản sự tiến bộ của 
tâm thức trong quá trình tu tập khiến hành giả tu 
Phật rơi vào tình trạng mê muội, phóng dật, đi lạc 
và tà đạo, thực hiện các hành vi bất thiện về Thân, 
về Khẩu, về Ý dẫn đến hậu quả khô đau. 


#? Tà đâm - tiếng Phạn là kãma mithyãcãra — 


tZ\ 014 { 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |35 


14. Thượng Thân Sư Tử tướng 


(còn có các tên gọi khác là Sư Tử Thân tướng, 
Thượng Thân tướng, Thân Như Sư Tử tướng) 
ý chỉ phần thân trên quảng đại, dáng ngồi trông 
trang nghiêm mà ung dung tự tại. Do vô lượng kiếp 
tu trì thiện nghiệp, tịnh khiết khẩu nghiệp, không 
ăn nói hai lời, truyền dạy các thiện pháp, hành xử 
nhân hòa, xa rời ngã mạn mà đạt được tướng này. 
Tướng này biểu thị sự oai nghiêm, tự tin, cao quý, 
từ bi viên mãn. 

Tên tiếng Phạn: 

simha pũrvärdha kãya - @&& g Ẳ đ Ñ ¿{ 
simha - Q{ÂR là sư tử, 

pũrvã - g $ là phần đầu, 

ardha - #† đ là nửa phía trên, 

kãya - Ñ €[là thân thẻ. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: ơ 
(đọc là THOMI) 


36|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


15. Thất Xứ Long Mãn tướng 


(còn có các tên gọi khác là Thất Xứ Bình Mãn 
tướng, Thất Xứ Mãn Kiên tướng) ý chỉ bảy chỗ 
của thân Phật băng phẳng, dày dặn và đều đặn gồm 
hai tay, hai chân, hai vai và phân trước cô có da 
thịt mềm mại, đầy đặn. Do vô lượng kiếp tu tâm 
không tham lam vật chất, của cải, rộng lòng bố thí 
cho chúng sinh mà đạt được tướng này. Tướng này 
biểu thị hết thảy chúng sinh làm nhiều việc thiện, 
lập công bồi đức. 

Tên tiếng Phạn: 


saptofsada -#Ì Tự 1 % 

sap(ot - tt = sapfa - #\ ụ + ut ¬ 5q 
sapftot -#Ì ụ là bảy (số đếm), 

uf - sđ là cao, đây đặn, 

tsada - 4 % là vị trí, chỗ. 


kết hợp lại thành saptotsada -#\*‡4 % 


gọi tên là Thất Xứ Long Mãn tướng. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |37 


16. Lưỡng Dịch Long Mãn tướng 


(còn có các tên gọi là Dịch Hạ Bình Mãn tướng, 
Kiên Bạc Viên Mãn tướng) ý chỉ hai phần thân 
phía trước chỗ sát nách có cốt nhục viên mãn, đầy 
đặn, cân đối. Do vô lượng kiếp hay ban phát cho 
chúng sinh thuốc thang y dược, đồ ăn thức uống, 
lại có khả năng khám chữa bệnh mà đắc được 
tướng này. Tướng này biểu thị giúp đỡ chúng sinh 
lắng nghe, thắm nhuằn giáo lý mà thỏa tâm nguyện 
học Phật. 

Tên tiếng Phạn: 

citämtarämsa - 2 £ 7 Ÿ #\ 

citam - ( Ÿ # là rất đầy đặn, phì nhiêu, tươi tốt, 
tarăm - 3ƒ Ƒˆ là cao, nói lên, lồi lên, 

sa -ŸÌlà cùng, là và. 

hợp xưng gọi tên là Lưỡng Dịch Long Mãn tướng. 


© 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: T7 


(đọc là TAM) 


38|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


17. Thân Quang Nhất Trượng tướng 


(còn có các tên gọi khác là Thường Quang Nhất 
Tầm tướng, Viên Quang Nhất Tầm tướng) ý chỉ 
thân Phật phóng ánh sáng quang minh, bốn phương 
đều được chiếu rọi. Do phát đại Bồ Đề tâm??), 
chuyên cần tu vô lượng thiện nguyện pháp mà đắc 
được tướng này. Tướng này biểu thị luôn tu tập, 
hết thảy nhất tâm phát nguyện dứt trừ nghi hoặc, 
dứt trừ nghiệp chướng. 

Tên tiếng Phạn: 

mahä-prabhäsvara #\ ñÑ Ä| # ® { 

mahä - ⁄\ ñ là to lớn; pra - Na sung mãn, 
bhãsvara - # ® 1 là quang minh phổ chiếu. 

hợp xưng gọi tên là Thường Quang Nhất Tầm 
tướng (ý chỉ thân Phật phát xuất ánh sáng). 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: DO 


(đọc là LAM) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |39 


18. Bì Phu Tế Nhuyễn tướng 


(còn có các tên gọi là Tế Bạc Bì Quang Lượng 
tướng, Thân Bì Tế Hoạt Trần Cấu Bất Trứ 
tướng, Hoàn Cụ Kim Sắc Quang tướng) ý chỉ da 
dẻ mịn màng, mềm mại, trơn nhẫn, hết thảy bụi 
trần không thể bám vào. Do vô lượng kiếp bồ thí 
nơi ăn chốn ở cho chúng sinh, tu tập xa rời điều ác, 
sần gũi các bậc trí giả mà đạt được tướng này. 
Tướng này biếu thị tâm bình đắng không nhiễm 
trần câu”, lây đại từ bi mà hóa độ lợi lạc chúng 
sinh. 


Tên tiếng Phạn: 

sũksma survarna-cchavi 3 #+Í * mš é{ 
sũksma- ŠJ Ế? là nhỏ, mịn, dài thành tia, 
survarna- #ƒ ẩ f (do svarna biến hóa mà 
thành) là ánh sáng, sắc vàng. 

cchavi - Š é{ là nước da, bề mặt làn da. 


hợp xưng gọi tên là Bì Phu Tế Nhuyễn tướng. 


40|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


#3 bồ Đề Tâm - tiếng Phạn là Bodhi citta - 
%4. nạy Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm 
thấy được bản mặt thật của chư pháp, tâm tin vào 
nhân quảvà Phật tính nơi chúng sinh cũng như luôn 
dụng công tu hành hướng về quả vị Phật. 

Trần Cấu - tiếng Phạn là rajo mala - 
{ &®#t đ. Đức Phật cho Sắc (màu sắc, tiếng 
Phạn là rũpa-\Ÿ CỤ), Thanh (âm tiếng, tiếng Phạn 
là §abda-Ã#Ä Š ), Hương (hơi thơm, tiếng Phạn là 
gandha-‡ { 3 ), VỊ (mùi vị, tiếng Phạn là rasa- 
{ #tL. Xúc (chạm biết, tiếng Phạn là spar§a- 
#({{) và Pháp (khuôn phép, tiếng Phạn là 
dharma- ‡{) là Lục Trần(Sáu Trần, tiếng 
Phạn là sad visaya- G{ Ñ #\ ¿†), nghĩa là bao nhiêu 


thứ ham muôn không lành mạnh đêu vì sáu món đó 
mà khởi lên làm loạn chân tính. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |41 


19. Kim Sắc Thân tướng 


(còn có tên gọi khác là Chân Diệu Kim Sắc 
tướng, Thân Bì Kim Sắc tướng) ý chỉ toàn thân 
cùng chân, tay đều ánh lên sắc vàng. Do vô lượng 
kiếp hoan hỉ tu thiện pháp, xa rời sân hận, dùng 
mắt từ và tâm bi quán độ chúng sinh mà đạt được 
tướng này. Tướng này biểu thị chúng sinh năng từ 
bỏ thèm muốn vật chất, từ bỏ ham muốn khoái lạc, 
diệt trừ tội lỗi mà sinh thiện đức. 

Tên tiếng Phạn: 


SuYarIa varIa - #l äđ Ñ äđ Ñ 

suvarna - #í ‹[ đụa ánh sắc vàng, quang minh, 
vara - *đ đụa bề ngoài của thân thẻ. 

kết hợp lại thành suvarna varna - #i äđ Ñ\ 

Ä ẤN. cọi tên là Kim Sắc Thân tướng. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: DO 
(đọc là LAM) 


42|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


20. Mao Không Thân tướng 

(còn có các tên gọi khác là Không Sanh Nhất 
Mao tướng, Nhất Không Nhất Mao tướng) ý chỉ 
mỗi lỗ chân lông chỉ có một sợi lông mọc. Do vô 
lượng kiếp tôn trọng cúng dường nhất thiết chúng 
hữu tình, gần gũi với các bậc trí giả, thuận lòng 
chúng sinh mà đạt được tướng này. Tướng này 
biểu thị dứt trừ hết thảy các việc ác, nhất tâm tu tập 
thiện pháp, đắc giải thoát tự tại. 

Tên tiếng Phạn: ekaika roma pradaksinävarta 
#2 T113ÑxX&qWä ï 

ekaika - # 2Ä ẨNlà một; roma - 'Ê ŸÌ là lông, 


pFa - ® là hướng ra phía trước, 


daksinä -*®&qW là phương, hướng, 


varfta - äđ ï là chuyển động ( ở đây hiểu là mọc). 
Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: “ 
(đọc là HAM) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |43 


21. Thân Mao Thượng Toàn tướng 


(còn có các tên gọi khác là Mao Thượng Đảo 
tướng, Thân Mao Hữu Đảo tướng) ý chỉ lông 
trên mình Phật đều mọc hướng ngược lên, có màu 
sắc xanh và mềm mại như tơ. Do vô lượng kiếp tôn 
kính sư trưởng, tu hành hết thảy các thiện pháp mà 
đạt được tướng này. Tướng này biểu thị hay quán 
chiếu chúng sinh, lắng nghe chúng sinh, tâm sinh 
hoan hỉ, quy y tam bảo mà tích cóp được vô lượng 
công đức. 


Tên tiếng Phạn: 


ũrdhvam ga roma ¬5 ẳằ Ttt ⁄\ 


ũrdhvam - `. ẳằ là ngay thắng, dựng đứng, 
hướng lên phía trên. 

ga -†( là di động, là chuyển hướng, 

roma - {` ŸÌ là lông, tóc. 


Tướng này được thể hiện bằng chủng tử: & 
(đọc là HAM) 


44| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


22. Thân Vi Nhất Tầm tướng 


(còn có các tên gọi khác là Thân Tòng Quảng 
Đắng tướng, Viên Thân tướng, Ni Câu Lô Đà 
Thân tướng) ý chỉ dung mạo và thể tướng của 
Đức Phật - các bề cao rộng tỷ lệ thật cân đối, toàn 
chu vi tròn đầy viên mãn. 


Tên tiếng Phạn: 

nyagrodha parimandala 5ƒ †[' Œ t{ ({ Z\ 3\ 
nya - Šƒ là châu, là hướng về 

grodha -Ä{*Ỉ là sinh trưởng, là nảy nở 


pari -d { là chu vi 

mandala - ⁄\ #« đÏlà hình tròn, là mãn nguyệt 

hợp xưng gọi tên là Thân Vi Nhất Tầm tướng. 
Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: ơ 

(đọc là THOM) 





32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |45 


23. Mã Âm Tàng tướng 


(còn có các tên gọi khác là Âm Tàng Ấn Mật 
tướng, Tượng Mã Tàng tướng) ý chỉ ân tướng 
mạnh mẽ không lộ ra ngoài. Do vô lượng kiếp 
đoạn trừ tà dâm, tu tập chính quán, từ bi dẫn giảng 
cho chúng sinh, không khiến cho chúng sinh sợ hãi 
mà đắc được tướng này. Tướng này biểu thị thọ 
mệnh lâu dài, thuyết giảng thiện pháp mà thu hút 
được nhiều người hữu duyên, tạo nên uy tín rộng 
khắp. 


Tên tiếng Phạn: 

koáopagata-vasi-guhya #{{ƒ{ 3ƒ Ä @{41 9) 
koáa - #4 là trập trùng, 

upagata - 'st({/t 7 là hướng tới, nhập vào, 
košopagata - #“«dft 7 là chứa giấu, 

vasfi - äđ đ® là âm nang, 

guhya - 4J ŠJ là ân tàng, ần mật, thần bí. 

hợp xưng gọi tên là Am Tàng Án Mật tướng hay 
Mã Am Tàng tướng. 

24. Trường Thủ Quá Tất tướng 


46| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


(còn có các tên gọi khác là Thùy Thủ Quá Tất 
tướng, Lưỡng Thú Thùy Hạ tướng, Chính Lập 
Nhị Thủ Quá Tất tướng) ý chỉ lúc đứng, hai tay 
buông xuống, tay dài quá đầu gối. Do vô lượng 
kiếp tu tập, thực hành việc thiện, từ bỏ ngã mạn, 
kiêu ngạo, không hám danh lợi, bố thí không toan 
tính mà đắc được tướng này. Tướng này biểu thị sự 
hàng phục Tham Sân S1 đang ngự trị trong chúng 
sinh. 


Tên tiếng Phạn: 
sthitqnavanata pralamba bãhutä 


%T74Äã4717qđ34#á@T 
sthitqnavanata -(W 7 5 ‹[ 5 là đứng thăng, 
pralamba - ® đfđ 4 là buông, treo, 


bahuta - Ä©&\( ta cánh tay. 


Tướng này được thể hiện bằng chủng tử: ẤT 
(đọc là HAM) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |47 


25. Đoan Như Lộc Vương tướng 


(còn có các tên gọi khác là Lộc Vương Đoan 
tướng, Lưỡng Đoan Lộc Vương tướng) là ý chỉ 
cơ thịt của bắp đùi và đầu gối săn chắc như đùi con 
hươu. Do vô lượng kiếp chuyên tâm lăng nghe diệu 
pháp chân thật, chuyên cần đưa chánh pháp tới 
người hữu duyên mà đạt được tướng này. Tướng 
này biểu thị năng trừ tội chướng, tăng trưởng Giới, 
Định và Tuệ. 

Tên tiếng Phạn: 


aipeya jañgha - ‹Ÿ;0IL€(-& 4 

aineya - Ẳ@qnet là mẫu hắc linh đương, 
Jañghã - « á là đoan cốt - xương đùi, bắp đùi, 
aineya jañphãä - @ntt«tá& hợp xưng gọi tên 


là Đoan Như Lộc Vương tướng hoặc Lưỡng 
Đoan Lộc Vương tướng. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: Ñ\ 
(đọc là HAR) 


48| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


26. Thủ Túc Man Võng tướng 


(còn có các tên gọi khác là Chỉ Gian Nhạn Vương 
tướng, Câu Hữu Võng Man tướng) ý chỉ kẽ ngón 
chân, kẽ ngón tay đều có màng (như màng bàn chân 
của loài chim Nhạn). Do vô lượng kiếp tu pháp bố 
thí, nói lời mềm mại, dễ nghe, biết làm lợi cho chúng 
sinh, thực hành bình đăng pháp mà đạt được tướng 
này. Tướng này biểu thị hay xa rời những phiền não, 
ưu tư, biết tu tự tại giải thoát mà đắc bồ đề hạnh. 

Tên tiếng Phạn: 


Jälävanaddha hasta pädah 


«@œ&ä ý £ñ#d% 


Jälã - &œ& là man võng, là màng lưới, 
vanaddha - ä 5 £ là đan cài, liên kết, 
hasta pãdah - Ñ\ f f{ Ấ: là tay và chân. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: ` 
(đọc là JLA) 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |49 


27. Túc Phu Cao Mãn tướng 

(còn có các tên gọi khác là Túc Phu Long Khởi 
tướng, Túc Phu Đoan Hậu tướng, Túc Phu Cao 
Bình tướng) ý chỉ mu bàn chân cao và đêu đặn. 
Do thường hăng tu phúc, thường làm pháp bô thí 
mà đặc được tướng này. Tướng này biêu thị dùng 
tâm đại bị, dùng thiện pháp mà đem lại lợi ích cho 
chúng sinh. 

Tên tiếng Phạn: 

ucchañkha-päada ¬5 $ Ẩ t[ % 

hoặc (utsañga-pada¬5 4{ £ t[ %) 

uccha - 5 là cao mãn, đầy đặn, 

añga - ÄÂ Ẩ{ là hình vóc, vóc dáng, 

pãda - €Ệ Ãf là bàn chân. 

hợp xưng gọi tên là Túc Phu Cao Mãn tướng. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: & 
(đọc là HAM) 


50| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


28. Thủ Túc Nhu Nhuyễn tướng 

(còn có các tên gọi khác là Thủ Túc Như Đâu La 
Miên tướng, Thủ Túc Tế Nhuyễn tướng) ý chỉ 
hai tay, hai chân mềm mại, thon đẹp. Do vô lượng 
kiếp cúng dường sư trưởng, phụ mẫu đồ âm thực, y 
phục, ngọa cụ, y dược mà đạt được tướng này. 
Tướng này biểu thị Đức Phật lấy từ bi làm phương 
tiện quán chiếu công đức xa gần. 

Tên tiếng Phạn: 

mrdu-faruna-päni-päda tala 

mrdu - 4 Ñ là mềm mại, mịn màng. 

taruna - 7 w#q là thanh xuân, đây sức sống. 
päni-päda - t{(t{ % là chân tay. 

tala - 3ƒ đÏ là làn da. 


hợp xưng gọi tên là Thủ Túc Nhu Nhuyễn tướng. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |51 


29. Túc Cân Quảng Bình tướng 

(còn có các tên gọi khác là Túc Cân Viên mãn 
tướng, Túc Cân Trường tướng, Cước Cân 
Trường tướng) ý chỉ gót chân đầy đặn, tròn đẹp, 
cân đối. Do vô lượng kiếp lấy pháp tu TRÍ làm 
trọng, giữ gìn giới đạo, cung kính nghe pháp, 
chuyên cần tu thiện nghiệp mà đạt được tướng này. 
Tướng này biểu thị độ hóa, làm lợi hết thảy chúng 
sinh. 


Tên tiếng Phạn: 

ayata pada parayita #‡È{ 2ƒ v{ % cƒ S(ỆT ' 
äyafa - #3t¿t 7 là đầy đặn, hậu trọng, 

pÄda -t† %< là bàn chân, 


pärsnita - €Ệ Š(ÔÑ\ ' là gót chân. 


hợp xưng gọi tên là Túc Cân Quảng Bình tướng. 
Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: \ 
(đọc là HAM) 


52| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


30. Thú Chỉ Tiêm trường tướng 


(còn có các tên gọi khác Trường Chỉ Chỉ tướng, 
Chỉ Tiêm Trường tướng, Chỉ Trường Hảo 
tướng, Tiêm Trường Chỉ tướng) ý chỉ các ngón 
tay, ngón chân của Đức Phật đều thon, đài, thăng, 
hình thức đẹp. Do vô lượng kiếp lễ kính cúng 
dường sư trưởng, đoạn trừ tâm kiêu mạn, hòa thuận 
với chúng sinh mà đạt được tướng này. Tướng này 
biểu thị chúng sinh hoan hỷ quy y, trí tuệ tăng 
trưởng bền vững. 


Tên tiếng Phạn: 

dirghañguli - Š\ 8£ & @ 

dirghã - Ấ\ÑỆ là duỗi dài, thon dài, 

äñguli & đlà ngón chân, ngón tay. 

hợp xưng gọi tên là Thủ Chỉ Tiêm Trường tướng. 





32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |53 


31. Túc Hạ Nhị Luân tướng 

(còn có các tên gọi khác là Thủ Túc Luân tướng, 
Thiên Phúc Luân tướng) ý chỉ dưới lòng hai bàn 
chân của Đức Phật có hình bánh xe báu - thiên 
phúc luân. Do vô lượng kiếp tinh tiễn tu hành các 
pháp thiện, cúng dường sư tăng, phụ mẫu, hành 
pháp bố thí không tính toán mà đắc được tướng 
này. Tướng này biểu thị năng lực bẻ gãy những 
oán thù, đối địch, ác ma; biểu thị sự chiếu phá ngu 
s¡ và vô mình che lắp. 

Tên tiếng Phạn: 

cakrankita pãda - 4 4£ 7 t[ % 

cakra -Ñ ‹ÂÊ là vòng xoay, là bánh xe, 

ñkita - Ấ 3 là phù hiệu, 

pãda - fỆ Ãƒlà bàn chân. 


hợp xưng gọi tên là Túc Hạ Nhị Luân tướng. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: 3 
(đọc là AH) 


54| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 





Thiên Phúc Luân 


(hoa văn dưới lòng bàn c 


Đức Phật) 


ân của 


^ 


h 





32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |55 


32. Túc Hạ Bình An tướng 


(còn có các tên gọi khác là Túc Hạ Bình Mãn 
tướng, Túc Để Bình An tướng, Lưỡng Túc 
Chưởng Hạ Giai Tất Bình Mãn tướng) ý chỉ 
lòng bàn chân bằng phẳng, đầy đặn, mềm mại, 
không có lồi lõm. Do vô lượng kiếp thực hành đạo 
của Bồ Tát, tu trì lục đạo ba la mật mà đắc được 
tướng này. Tướng này biểu thị Phật năng dẫn đạo 
cho chúng sinh tu tập Phật pháp mà thu hoạch 
được vô lượng công đức. 

Tên tiếng Phạn: 

suprafisthita pada -! ! k{ (wW 7 t[ % 

SU - #í là hoàn mĩ, cao thượng, 

pratisthita - SỈ ({ (W 3ƒ la có định, bên chặt, 
pãda - f[ Ẵ_ là bàn chân. 


hợp xưng gọi tên là Túc Hạ Bình An tướng. 


Tướng này được thê hiện bằng chủng tử: £ 
(đọc là HAM) 


56| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


Các kinh điển cũng còn đề cập tới 80 vẻ đẹp 
của Đức Phật được xưng tán, suy tôn nhân rộng từ 
32 tướng tốt kế trên, như dưới đây: 


1. Tướng hảo cụ túc: tướng mạo đẹp đẽ, hết thảy 
chúng hữu tình không thể thấy hết được. 

2. Đỉnh cốt kiên thực: xương đỉnh đầu rắn chắc, 
tròn đây. 

3. Đỉnh kế cao hiển: đỉnh đầu cao hiển không phải 
ai cũng nhận thấy. 

4. Thủ phát trường hảo: tóc trên đầu chắc chắn, 
không bị đứt sợi, không bao giờ bị rụng. 

5. Phát tế nghiêm hảo: tóc trên đầu không bị rối, 
không bị đan xen vào nhau. 

6. Phát hương phân phức: tóc trên đầu thơm tho, 
mềm mại, xoáy vòng. 

7. Thú phát trường tu: tóc dài, nhỏ sợi, xanh, tóc 
dày mà không bạc. 

8. Thủ phát quang trạch: tóc mượt sang, đẹp đế, 
không bám bụi rậm. 

9, Ngạch quảng bình chính: trán rộng, tròn trỊa, 
cân đối, hình dáng đặc biệt đẹp đẽ. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |57 


10. Diện môn tướng cụ: bộ mặt không dài, không 
ngắn, không lớn không nhỏ, đây sự trang nghiêm. 
11. Diện môn xuất hương: bộ mặt thường tỏa ra 
mùi thơm nồng nàn, cao sang. 

12. Diện tướng xu quảng: diện mạo sáng , đẹp 
đẽ, không có nếp nhăn, vệt đen. 

13. Diện như mãn nguyệt: khuôn mặt rộng rãi, 
tinh tường, sáng sủa như trăng thu tròn đây. 

14. Mi như sơ nguyệt: cặp mày cao sang, sáng 
sủa, hình mày như trăng non. 

15. Mi sắc thanh cám: cặp mày mí lệ, xuôi thuận, 
sắc lưu ly đen hồng. 

16. Mi tiêm nhỉ trường: cặp mày dài mà không 
bạc, sợi mày nhỏ và mềm mại. 

17. Mục tiếp thứ đệ: lông mi trên dưới chỉnh tê, 
mau dày mà không bạc. 

18. Mục như thanh liên: tướng mắt dài rộng, 
xanh như lá sen, đầy vẻ đáng kính. 

19. Mục tịnh cám thanh: tròng mắt xanh trắng 
phân minh. 

20. Tị tu cao trực: mũi cao, dài mà thắng, không 
bị lộ lỗ mũi. 


58| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


21. Thần sắc đan huy: màu sáng ấm, bóng hồng, 
trên dưới tương xứng. 

22. Thiệt quảng nhu nhuyễn: lưỡi mềm mỏng, 
rộng dài, như màu đồng đỏ. 

23. Tượng vương thanh: âm thanh uy nghi, sâu 
rộng, vang ấm thấu khắp hư không. 

24. Phạm thanh thâm diệu: âm thanh du dương 
đây đủ, như tiếng vọng từ chốn xa xăm. 

25. Âm thanh như nhã: âm thanh không chói tai, 
như tiếng người khi vui mừng. 

26. Nhất âm thuyết pháp: khi đã thuyết pháp, tùy 
từng tình huống mà có lý giải riêng. 

27. Pháp âm viên biện: thuyết pháp với âm lượng 
to nhỏ tùy theo chúng sinh, cảm lý không sai biỆt. 
28. Quan thâm thiển thâm: tùy theo chúng hữu 
tình, lời nói vui mà thuyết pháp. 

29. Thứ đệ thuyết pháp: cách nói có thứ tự, trước 
sau, không lời nào là bất thiện. 

30. Xỉ bạch tề mật: hàm răng đều đặn, trắng sạch 
31. Nha lợi minh khiết: hàm răng tròn trắng, sáng 
bóng, răng sắc theo đúng mức thứ tự của răng. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |59 


32. Nhĩ vô quá ác: hai tai đẹp đế, tê chỉnh, cân 
đối. 

33. Từ chúy viên mãn: hai tai dày, rộng, dài, 
vành tai đầy đặn. 

34. Thủ phân viên mãn: hình dáng đầu tròn trịa, 
cân đối, giỗng như cái mũ trời cho. 

35. Thân phận tương xứng: nửa thân trên uy 
nghiêm, mạnh mẽ như thân sư tử. 

36. Thân thể trang nghiêm: thân thể cao lớn đoan 
chính. 

37. Thân tướng kiên thực: thân thể chắc khỏe, 
sung sức. 

38. Thân tướng hồng đại: thân thê chân tay trông 
đây uy lực. 

39. Thân thể kiên mật: thân hình kiên cố, cường 
tráng, tướng mạo hiền lành. 

40. Uy nghỉ bị túc: thân dung đôn hậu, nghiêm 
túc. 

41. Thân thể bình chính: thân hình Ổn định, đôn 
hậu, tròn đầy, không bám bần. 

42. Phu thể hoạt nhuận: thân mình mềm mại, 
trơn âm, sáng sủa sạch sẽ, không bám bụi bẩn. 


60|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


43. Kiến giả hoan hỉ: tướng mạo được hết thảy 
chúng sinh yêu thích. 

44. Thân thể đoan nghiêm: thân mình đẹp như 
tiên, xung quanh bốn bề thân mình sạch bóng. 

45. Thân quang phá ám: xung quanh thân mình 
tròn đầy sáng sủa, khi đi lại thường tự tỏa sáng. 
46. Thân vô tì uế: da dẻ thân thể sạch sẽ, không 
cáu ghét, không có mùi hôi. 

47. Mao không xuất hương: tất cả lỗ chân lông 
thường tỏa ra mùi thơm như ý. 

48. Thân mao tiêm nhu: lông ở thân mình xanh 
biếc và sáng sạch. 

49. Chư căn vô nhiễm: các lỗ (tai, mắt, mũi.. .) 
sạch sẽ, tròn đây. 

50. Thân thể vô yếm: da dẻ trơn mềm, không bao 
giờ bị ghẻ lở. 

51. Phúc tướng trang nghiêm: tướng bụng trang 
nghiêm, tròn đầy, không khiếm khuyết. 

52. Tẻ thâm viên tịnh: rốn sâu tròn, xoáy sang 
bên phải, sạch sẽ, bóng sáng. 

53. Tẻ hậu diệu hảo: rồn đây, không lỗi lõm, 
quanh rôn đẹp đẽ. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |61 


54. Chỉ tiết mật trí: các đốt xương giao nhau 
không có chỗ nào thừa, đẹp đẽ như bệ rồng. 

55. Thân tiệm ung trực: sông lung đầy đặn, thứ 
tự, đẹp đẽ, yên ồn. 

56. Ngõa cốt ngạt hiện: các mắt cá chân bình ồn, 
không trơ lộ. 

57. Cân mạch tiềm ấn: gân mạch liên kết kiên có, 
ân kín, không hiện rõ. 

58. Ấn xứ hảo diệu: chỗ khuất đẹp đẽ, uy nghị, 
đây đủ. 

59. TÁt cốt viên hảo: quanh đầu gối đẹp đẽ, tròn 
trịa, kiên cố, đầy đặn. 

60. Song vương hành tướng: quay đầu lại nhìn 
đều quay phải như long tượng vương cất mình quay 
tròn. 

61. Hành bộ tê chính: bước đi thăng tiến, uy nghi 
như long tượng vương. 

62. Sư tử vương hành: bước đi uy nghiêm, tè 
chỉnh. 

63. Ngưu vương hành tướng: bước đi an bình, có 
thứ tự. 


62|32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


64. Nga vương hành tướng: bước tiễn, bước 
dừng nho nhỏ đẹp như thiên nøa. 

65. Hành bất lý địa: lúc bước đi, bàn chân rời 
mặt đất mà vẫn hiện dẫu chân. 

66. Thân tướng trì trọng: thân hình khi bước đi 
không lắc lư. 

67. Thủ túc nội mãn: bàn tay đầy đặn, mềm mại, 
lòng bàn chân đây đặn, bình ồn. 

68. Thủ văn minh triệt: chỉ tay sâu, dài, rõ rệt. 
69. Chỉ giáp nhuận trạch: móng tay dài, mảnh, 
sáng bóng, tươi sạch. 

70. “Thủ túc chỉ viên: ngón chân ngón tay tròn 
nhỏ, dài, mềm mại, không lộ các đốt xương. 

71. Thủ túc bình đẳng: chân tay dài đều, không 
lệch. 

72. Thủ túc viên mãn: chân tay tròn đều, mềm 
mại, sạch sẽ, màu sắc như hoa sen. 

73. Chỉ vống phân minh: kẽ ngón chân ngón tay 
cân bình, trang nghiêm, diệu hảo. 

74. Dung sắc bất nhiễu: dung nhan thư thái, sáng 
Sủa, fƯƠI CƯỜI. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |63 


75. Uy chấn nhất thiết: uy đức nỗi tiếng mọi nơi, 
kẻ ác trông thấy cũng vui vẻ, kẻ khủng bố trông 
thấy cũng bình tâm. 

76. Đăng thị chúng sinh: nhìn mọi vật đều có 
tình cảm, khuyến khích điều lành, hủy bỏ điều dữ, 
không bị ai ghét tức. 

77. Thức thanh tịnh: trước tiên quan sát, sau mới 
hành động, mọi việc đều có quy củ với ý thức 
trong sáng. 

78. Dung nghỉ cụ túc: dung nhan khiến cho người 
đối diện nề trọng. 

79. Vô suy lão tướng: dung mạo trẻ mãi không 
già. 

80. Vạn tự đức hòa: tay chân trước ngực cùng 
chữ Vạn (rH) đều có tướng mạo cát tường, vui vẻ, 


phúc đức. 


64| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 





32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |65 


Ấn tông kinh sách được 10 điều lợi ích 


1. Những tội lỗi gây ra trước đây sẽ được tiêu trừ; 
nếu đã thành duyên nghiệp nặng nề thì sẽ được 
chuyền hóa thành nhẹ nhàng. 

2. Thường được Thiên thần ủng hộ, giúp đỡ khỏi 
tai nạn, bệnh truyền nhiễm, tai nạn nước lụt, lửa 
cháy, giặc cướp, chiến tranh, lao ngục... 

3. Tránh khỏi những quả báo đau khổ, oan gia oan 
trái của nhiều đời và hiện tại. 

4. Được Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên 
những loài quỷ dạ xoa, quỷ ác, rắn độc, cọp đói 
đều tránh xa, không dám nhiễu hại. 

5. Thân tâm được an ốn, ngày không gặp sự nguy 
hiểm, đêm chăng thấy chiêm bao dữ, sắc mặt sáng 
ngời, sức mạnh dỗi dào, việc làm được ích lợi tốt. 
6. Lòng thành hiến dâng pháp, dẫu không mong 
cầu nhưng sự ăn mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa 
thuận, hưởng phước lộc lâu dài. 

7. Lời nói, việc làm được Người, Trời hoan hỷ, 
mặc tình đến nơi nào cũng được nhiều người vui 
mừng yêu thương, tôn trọng, khen ngợi và tin 
tưởng. 


66| 32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT 


8. Mắc phải chứng mê muội thì sẽ được trở nên 
sáng trí, thân thể có bệnh tật trở nên khỏe mạnh. 
Nếu phải ở nơi khốn khổ thì những nơi đó cũng trở 
nên thịnh vượng, người khốn khổ trở thành hưởng 
phước. 

9. Trọn lìa ác đạo, sanh về cõi lành. Khi tái sinh, 
nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu 
là nữ thì tướng mạo xinh đẹp, tâm trí siêu việt, 
phúc lộc tròn đây. 

10. Hay làm cho tất cả chúng sinh gieo trồng căn 
lành, vì tâm chúng sinh mà làm thửa ruộng phước 
lớn, được vô lượng thắng quả, sinh về chỗ thường 
được thấy Đức Phật, nghe pháp, thắng đến mở rộng 
tâm huệ, đích thân chứng lục thông, chóng được 
thành Phật. 

Người in kinh đã có công đức thù thắng như 
nói trên, cho nên phàm khi gặp chúc thọ đem phẩm 
vật tặng chúc mừng khỏi tai nạn, khỏi tai họa, cầu 
phước, tiễn cử nhân tài, đều phải hoan hỷ mạnh dạn 
thực hành bồ thí cúng dường. 


32 tướng tốt của ĐỨC PHẬT |67 


14 ĐIÊU ĐỨC PHẬT DẠY 


1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình 

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. 

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. 

4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. 

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mắt chính mình. 
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bắt hiếu. 

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự tỉ. 


§. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi 
ngã. 


9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. 

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. 

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 

13. Khiễm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu bit. 


14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thứ. 


32 TƯỚNG TÓT CỦA ĐỨC PHẬT 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thị - Hà Nội 
ĐT: (04) 37822845 - Fax (04) 37822841 
Email: nhaxuatbantongIlao@gmaIl.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đóc - Tông biên tập 
Nguyên Công Oánh 


Biên tập: Đỗ Thị Quỳnh 
Trình bày: Nguyễn Lâm 
Thiết kế bìa: Ngô Đức Thọ 
Sửa bản ín: Tác giả 


In 1.000 cuốn, khổ 14.5 x 20.5 cm. In tại XN In NXB Lao động - Xã hội. 
Giấy chấp nhận đăng ký kế hoạch xuất bản: 1035-2014/CXB/06-81/TG 
Mã số ISBN: 978-604-61-1273-0 

Quyết định xuất bản số: 376/QĐ-NXBTG. Nộp lưu chiểu quý II năm 2014 








32 TƯỚNG TÓT CỦA ĐỨC PHẬT 
Dvatrimšata mahã purusa laksana 


4 8fUí 14g@ww#+&€q 


4. Mục Cám Thanh Sắc 

3. Nhãn TiệpNgưu Vương 
2. Mi Gian Bạch Mao 

1. Phật Đình Nhục Kế 
















8. Tứ Nha Bạch Tịnh 
9. Khẩu Tứ Thập Xi V\N, 
10. Xi Mật Tê Bình s Ả» 
` ca 

Si. * 
vờ2 ở 11. Lưỡng Giáp Long Mãn 


12. Lưỡng Kiên Bình Chỉnh | „` 18. Bì Phu Tế Nhuyễn 


13. Thân Quảng Hồng Trực 
14. Thượng Thân Sư Tử 
15. Thất Xứ Long Mãn 

16, Lưỡng Dịch Long Mãn 


5. Phạm Âm Thâm Viễn 
6. Quảng Sinh Thiệt 
7. Vị Trung Đắc Thượng Vị 


26. Chí Gian Võng 
30. Thủ Chỉ Tiêm Trường 


20. Mao Không Thân 
21. Mao Thượng Đảo 
24. Nhị Thủ Quá Tắt W ; 


17. Thường Quang Nhất Tâm 


` : 
- ƒ i 
3 ` ị : 19, Chân Điện Kim Sắc 
¬ / \\ 22. Thân Vĩ Nhất Tầm 
V2 


Sà 
` 3 
ca c 


23. Mã Âm Tàng s 


35. Đoan Như Lộc Vương 
27. Túc Phu Cao Mãn 


28. Thủ Túc Tế Nhuyễn 
29. Túc Cân Quảng Bình 


31. Túc Hạ Nhị Luân 
32. Túc Hạ Bình An 


Aguẳm ảnh: Internet 





